Cây đuôi muỗi là những loại cây có mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, trồng được trong nhà, để 
trong phòng ngủ và ngoài sân vườn, chúng có tác dụng tỏa ra hương thơm để xua đuôi muỗi. 
Trồng cây đuổi muỗi vừa giúp bạn có một loại cây cảnh trang trí cho không gian nhà ở thêm 
xinh đẹp, vừa có tác dụng đuôi muỗi khá hiệu quả. 

Sau đây, Hoa Cúc Xanh xin chia sẻ đến bạn những loại cây đuổi muỗi dưới đây để bạn chọn 
được loại cây phù hợp cho mình nhé! 

Cây Ngũ Gia Bì 





Ngũ Gia Bì hiện nay khá phổ biến, có thể trồng để bàn hoặc trong góc phòng. 

e Lá cây Ngũ Gia Bì có hương thơm nhẹ, dễ chịu nhưng muỗi và các loài côn trùng không 
thích mùi hương này. Đây được xem là loại cây cảnh đuôi muỗi vô cùng hiệu quả mà lại 
không làm ảnh hưởng đến sức khỏe. 

e_ Không chỉ là loại cây cảnh trang trí đẹp mắt, có khả năng đuổi muỗi Ngũ Gia Bì còn là 
một vị thuốc quý giúp giảm đau nhức xương khớp, kháng viêm, giảm đau, hạ sốt, tăng 
cường trí nhớ,... 

e_ Tìm mua cây ngũ gia bì và đặt trong nhà ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe của bạn và 
người thân. 

Cây Bạc Hà 





Cây bạc hà có mùi thơm dịu mát mà còn có tác dụng đuôi muỗi và côn trùng như kiến, 
gián, ong hiệu quả. 

Cây bạc hà rất dễ trồng, bạn có thê trồng cây bạc hà trong những chậu nhỏ và đặt trong 
nhà. 

Cây bạc hà không chỉ là vật trang trí nhà mà còn là rau gia vị trong nầu nướng. 

Cây Hương Thảo 





ỏe. 


dụng tốt đối với sức kh 
Ỗ tác dụng xua đu 


à có nhiều tác 
Hương Th 


` 


` 


` 


Đây là loại cây được trông nhiêu trong nh 


~ 
^ 


> 
^ 


z 
FA 


ÔI muôi 


LẬ 


ảo còn có 


FA 


4 


âu ăn, cây 


t loại gia vị trong n 


à mộ 


Ỉ 


lOại C 


Không ch 


ùng khác. 
ê 


tr 


ôn 
ông 


LÁ 


` 


va cac 


đình. 


Ôi cho cả gia 


ông muÔi c 


hó 


để c 


LÁ 


ÔI nước 


` 
^ 


đun lá hương thảo trong n 


, CÓ th 


^ 


đ 


ào mùa 


V 


Cây Tùng Thơm 





2 





e_ Đây là một loại cây cảnh lá kim, thân bụi, có hương thơm nhẹ dễ chịu. 
e_ Mùi hương của loại cây này có thê giúp tinh thần phân chấn, thư thái nhưng lại khiến loài 
muỗi không dám đến gân. 
Cây Hoa Nhài 





e_ Hoa nhài là loài cây tương đối phổ biến, dễ trồng. Bạn nên đặt một chậu hoa nhài trong 
phòng. 
e_ Hoa nhài có mùi thơm nhẹ, không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn giúp đuôi muỗi, 
côn trùng hiệu quả. 
e Chậu hoa nhài cũng tạo nên vẻ đẹp thanh lịch, tao nhã cho căn phòng. 
Qua bài viết trên, Hoa Cúc Xanh đã chia sẻ đến bạn những loại cây cảnh phổ biến lại có tác 
dụng hiệu quả trong việc xua đuôi muỗi và côn trùng. Hãy đặt ngay một chậu cây trong nhà để 
bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình nhé! 
Bài viết Top 5 cây đuôi muỗi trong nhà hiệu quả nhất đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Hoa Cúc 
Xanh. 


Nguồn: Hoa Cúc Xanh htfps://hoacucxanh.com/cay-duoi-muoi Kỹ Sư Nông Nghiệp Đào Khắc 
Anh 


